Lý do khách hàng nên chọn camera 
giám sát wifi ngoài trời 


Giới thiệu chung về camera Viettel ngoài trời 


Thiết bị camera Viettel ngoài trời là sản phẩm chính hãng được phát triển và sản xuất bởi tập 
đoàn tập đoàn viễn thông quân đội Viettel vừa được tung ra thị trường vào tháng 12/2020. 
Camera ngoài trời Viettel là dịch vụ camera hỗ trợ khách hàng theo dõi, giám sát an ninh, bảo 
vệ tài sản và giám sát hoạt động hàng ngày của gia đình, đặc biệt với những gia đình có người 
già hoặc trẻ em. 


telecorn 


Tính Năng Nỗi Bật Của Camera Ngoài Trời Viettel 


Tuy so với các “anh cả” trong lĩnh vực này là “có mặt” trên thị trường chưa lâu nhưng camera 
ngoài trời của Viettel đã nhanh chóng được người tiêu dùng trên thê giới yêu thích, ưa chuộng 
và ủng hộ bởi những tính năng vượt trội như sau: 


Tuyệt đối an toàn 


Camera an ninh wifi ngoài trời của Viettel có server lưu trữ đặt tại Viettel nên tính bảo mật cao 
hơn so với các thiết bị, sản phẩm camera an ninh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vậy tại sao các 
thiết bị camera cũng sử dụng thẻ nhớ, ỗ cứng hay cloud (đám mây dữ liệu) để lưu trữ dữ liệu 
lại không đảm bảo an toàn, bảo mật cho người dùng? 


Bởi thông thường, các thiết bị camera giám sát được bán, lưu hành rộng rãi trên thị trường và 
thường máy chủ lưu trữ được đặt tại Trung Quốc. Do đó, việc bị hack hoặc bị ảnh hưởng bởi 
các tần số khác là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Do đó, điều này ảnh hưởng đến quyền riêng tư 
của người dùng, gây phiền toái và trải nghiệm không tốt khi lựa chọn cài đặt các thiết bị này. 


Chức năng AI phân biệt giữa chuyên động của người và vật thê. 


Một trong những yếu tố làm nên “tiếng tăm” cho dòng camera ngoài trời của Viettel chính là tính 
năng AI giúp phân biệt chuyên động của người và vật thê. Với tính năng này, hệ thống chỉ 
thông báo chuyển động của thiết bị có kết nối internet và người đã cài đặt ứng dụng VHome 
của bạn (điện thoại cảm ứng, máy tính bảng, laptop...) chứ không thông báo chuyên động của 
động vật di chuyển. Qua đó hạn chế tối đa những sai lệch ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. 
Đồng thời giúp bạn yên tâm và tin tưởng hơn mỗi khi có ứng dụng gửi thông báo, giúp bạn phát 
hiện và xử lý các sự có, tình huống một cách nhanh chóng. 


Tính năng Spotlight giúp camera tự động chiếu sáng khi phát hiện 
chuyển động 


Tính năng Spotlight tự động phát sáng của camera khi có chuyển động sẽ giúp hạn chế và 
giảm thiểu ý muốn trộm cắp hay làm những việc xấu có thể ảnh hưởng đến mỹ quan ngôi nhà, 
nơi ở và nơi làm việc của bạn.Bộ phận camera chủ động bật đèn, quay và chiều sáng đối 
tượng khi phát hiện chuyển động bất thường của con người, giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối. 
Xem chỉ tiết tại: 
https://vietteltelecom.vn/in-tuc/tin-dich-vu/nhung-ly-do-khach-hang-nen-su-dung-thiet-bi- 
camera-giam-sat-ngoai-troi-viettel/16779816 


